Lợi ích của thiền hành 
Hồn thượng LÍ Silananda 


loan các khóa thiền tập của chúng ta, các thiền sinh phải 
tập chú niệm trong cả bốn tư thế đi, đứng, ngồi, nằm. Họ phải 
duy trì chánh niệm trong mọi thời khắc, ở mọi tư thế của họ. 
Tuy nhiên, tư thế chính trong khi thực tập quán niệm là tư thế 
ngồi với chân xếp chéo. Bởi vì thân thể con người không thể 
nào chịu đựng được cách ngồi nầy trong nhiều giờ, nên chúng 
ta xen kẽ các suất ngồi thiền với các suất đi kinh hành. Vì pháp 
thiền hành, hay đi kinh hành, là một pháp thiển quan trọng, 
tôi muốn thảo luận ở đây về bản thể, tầm quan trọng, và các 
lợi ích của pháp thiền nầy. 


Việc thực hành thiển quán niệm có thể ví như việc đun 
nước. Khi đun nước, ta đổ nước vào nổi, đặt nồi lên bếp, rồi 
vặn lửa lên. Nếu ta tắt lửa dù chỉ một thời gian ngắn, nước sẽ 
không bao giờ sôi, cho dù sau đó ta lại vặn lửa lên nữa. Nếu 
ta cứ tắt và vặn lửa nhiều lần như thế, nước sẽ không bao giờ 
sôi. Cũng như thế, nếu có những khoảng hở giữa các thời khắc 
chánh niệm thì ta sẽ không thể tạo được một xung lực và sẽ 
không đạt được Chánh Định. 


Vì vậy trong các khóa thiền, hành giả được hướng dẫn thực 
tập chánh niệm liên tục khi họ tỉnh thức, từ lúc mở mắt thức 
giấc vào buổi sáng cho đến khi bắt đầu ngủ vào ban đêm. Từ 
đó, pháp thiên hành được dung hợp vào công phu phát triển 
chánh niệm liên tục của mỗi hành giả. 

Một điều đáng buồn mà tôi thường nghe người ta chỉ trích 
pháp thiền đi kinh hành, cho rằng qua pháp thiền nầy, hành 


giả không thể thu lợi ích hoặc thành quả tốt đẹp nào. Tuy 
nhiên, chính Đức Phật là người đầu tiên dạy pháp thiền hành. 
Trong Đại kinh Niệm xứ, Đức Phật đã dạy về pháp đi kinh 
hành hai lần. Trong đoạn "các oai nghỉ", Ngài giảng rằng vị tỳ 
kheo phải biết "tôi đang đi" khi người ấy đi, phải biết "tôi đang 
đứng” khi người ấy đứng, phải biết "tôi đang ngồi" khi người 
ấy ngồi, và phải biết "tôi đang nằm" khi người ấy nằm. 

Trong đoạn "tỉnh giác", Đức Phật dạy, "vị tỳ-khưu phải biết 
áp dụng tỉnh giác khi đi tới và khi đi lui". Tỉnh giác ở đây có 
nghĩa là thông hiểu chính xác những gì ta đang quán sát. Để 
hiểu đúng những gì đang quán sát, hành giả phải đạt chánh 
định, và muốn có chánh định, hành giả phải biết quán niệm. 
Vì vậy, khi Đức Phật nói, "Nây các tỳ-khưu, hãy áp dụng tỉnh 
giác," thì ta phải hiểu rằng không phải chỉ áp dụng tỉnh giác, 
mà còn phải áp dụng quán niệm và chánh định. 

Như thế, Đức Phật đã dạy các thiển sinh áp dụng chánh 
niệm, chánh định, và tỉnh giác khi bước đi, khi "đi tới và đi 
lui." Do đó, đi kinh hành là một phần quan trọng trong tiến 
trình thực tập thiền định. 


1. Đi kinh hành như thế nào? 


Mặc dù Đại kinh Niệm xứ không có ghi lại các chỉ dẫn chỉ 
tiết của Đức Phật về pháp thiển hành, chúng tôi tin rằng Ngài 
đã dạy cho các vị đệ tử thực hành pháp nầy khi Ngài còn tại 
thế. Các hướng dẫn đó hắn đã được các môn đệ của Ngài học, 
hành và truyền lại từ đời nây sang đời khác. Hơn nữa, các 
thiển sư thời xưa hắn phải thiết lập các công thức giảng dạy 
dựa vào sự thực tập của các ngài ấy. Ngày nay, chúng ta đã 
được thừa hưởng một bộ các lời chỉ dẫn chi tiết về phương 
cách thực tập pháp thiền kinh hành. 


Bây giờ, ta hãy nói chỉ tiết về cách thực tập đi kinh hành. 
Nếu bạn hoàn toàn là người mới bắt đầu, vị thiển sư sẽ dạy 
cho bạn sự chánh niệm về một điều duy nhất khi đi kinh hành: 
phải chánh niệm về động tác bước chân bằng cách ghi nhận 
thâm lặng trong tâm là "bước, bước, bước," hoặc là "trái, phải, 
trái, phải." Trong lúc thực tập nây, có thể là bạn sẽ bước chậm 
hơn thường ngày. 


Sau vài giờ thực tập, hoặc sau một hay hai ngày thiền tập, 
bạn sẽ được chỉ dẫn đặt chú niệm vào hai động tác: (1) bước, 
và (¡¡) đặt chân xuống, cùng lúc ấy ghi nhận trong tâm là "bước 
đi, đặt xuống", hoặc "bước, đạp". Bạn phải gắng chú tâm vào 
hai giai đoạn của một bước: "bước đi, đặt xuống; bước đi, đặt 
xuống". Sau đó, bạn sẽ được dạy đặt chú niệm vào ba giai 
đoạn: (¡) dở chân lên; (¡¡) đưa chân đến trước; và (ii) đặt chân 
xuống. Sau đó nữa, bạn sẽ được dạy chú niệm vào bốn giai 
đoạn: (¡) dở chân lên; (ï¡) đưa chân đến trước; (ii) đặt chân 
xuống, và (iv) chạm hoặc ấn bàn chân xuống đất (hay đạp 
xuống). Lúc đó, bạn sẽ được chỉ dẫn là phải ghi nhận trong 
tâm về bốn giai đoạn của động tác chân: "dở lên, bước tới, đặt 
xuống, ấn xuống đất." 


Ban đầu, thiền sinh sẽ cảm thấy khó bước chậm lại. Tuy 
nhiên, sau khi họ được hướng dẫn để tâm theo dõi vào mọi cử 
động của chân, và khi họ thực sự chú tâm theo dõi chặt chẽ, 
thì tự nhiên họ sẽ bước chậm lại. Họ không cần phải cố gắng 
bước chậm, nhưng khi họ chú tâm thật kỹ, các cử động chậm 
rãi sẽ tự động đến với họ. Khi ta lái xe trên đường cao tốc, ta 
có thể phóng với tốc độ 100 km/giờ. Với tốc độ như thế, ta 
không thể nào quán sát được tất cả các dấu hiệu bên đường. 
Nếu ta muốn đọc được các dấu hiệu đó thì ta phải lái xe chậm 
lại. Không cần phải có ai ra lệnh, "chạy xe chậm lại!", người tài 


xế sẽ tự động lái chậm lại nếu người ấy muốn đọc các dấu hiệu 
bên đường. Cũng như thế, khi thiền sinh theo dõi bám sát các 
cử động dở chân lên, đưa chân ra trước, đặt xuống, và ấn chân 
xuống đất, họ sẽ tự động bước chậm lại. Khi bước chậm lại, họ 
mới có thể có chánh niệm và hoàn toàn nhận thức được các 
động tác nầy. 


Mặc dù thiền sinh theo dõi bám sát và bước chậm lại, có thể 
họ cũng vẫn chưa thấy rõ tất cả các động tác và các giai đoạn 
của bước đi. Các giai đoạn nây có thể chưa được minh định 
trong tâm, và họ tưởng như là chúng kết tạo thành một động 
tác liên tục. Khi sự định tâm gia tăng mạnh hơn, thiền sinh sẽ 
dần dần thấy rõ hơn về các giai đoạn khác nhau của một bước 
đi; và sẽ phân biệt được bốn giai đoạn của động tác đó. Thiển 
sinh sẽ nhận biết rõ ràng rằng cử động dở chân không trộn lẫn 
với cử động đưa chân ra phía trước, và họ sẽ biết rõ là cử động 
đưa chân ra trước không có lẫn lộn với cử động đặt chân 
xuống hoặc cử động ấn bàn chân xuống đất. Họ sẽ nhận biết 
rõ ràng và phân biệt được các cử động nầy. Những gì họ quán 
niệm và tỉnh thức theo dõi sẽ trở nên rõ ràng trong tâm thức 
của họ. 


2. Nhận thức được tứ đại 


Khi thiền sinh tiếp tục hành trì pháp kinh hành, họ sẽ quán 
sát được nhiều sự kiện hơn. Khi họ dở chân lên, họ thực 
nghiệm tánh thể nhẹ nhàng của bước chân. Khi đưa chân ra 
trước, họ thực nghiệm được sự chuyển động từ nơi nây sang 
nơi khác. Khi đặt chân xuống, họ thực nghiệm được tánh thể 
nặng nề của bàn chân, bởi vì bàn chân sẽ trở nên nặng nề hơn 
khi nó từ từ đưa hạ xuống đất. Khi bàn chân chạm đất, họ cảm 
nhận được sự chạm xúc của gót chân với mặt đất. Do đó, cùng 
lúc với quán sát sự dở chân, đưa ra trước, đặt xuống, và ấn 


4 


xuống đất, thiền sinh cũng sẽ cảm nhận được tánh thể nhẹ 
nhàng của bàn chân đưa lên, chuyển động của chân, tánh thể 
nặng nề khi hạ chân xuống, và sự chạm xúc của bàn chân, sự 
cứng mềm của bàn chân trên nền đất. 


Khi thiền sinh cảm nhận được các tiến trình nây, là họ đang 
cảm nhận được bốn yếu tố cơ bản (tứ đại, đhztu). Bốn yếu tố 
cơ bản đó là: đất, nước, lửa, gió. Bằng cách thật sự theo dõi 
bốn giai đoạn của bước đi kinh hành, bản chất của bốn yếu tố 
nầy được cảm nhận, không phải chỉ là các khái niệm, mà là 
các tiến trình thật sự, như là các thực tại tối hậu (chân đế). 


Bây giờ, chúng ta hãy đi vào chi tiết hơn về về đặc tính của 
các yếu tố nây khi đi kinh hành. Trong động tác thứ nhất, khi 
đở bước chân lên, thiển sinh cảm nhận được sự nhẹ nhàng; và 
khi họ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, họ hầu như cảm nhận 
được yếu tố lửa. Một đặc tính của yếu tố lửa là làm cho sự vật 
nhẹ nhàng hơn, vì khi nhẹ nhàng hơn thì chúng sẽ bay lên. 
Trong khi cảm nhận được sự nhẹ nhàng của động tác đưa lên, 
thiển sinh cảm nhận được bản chất của yếu tố lửa. Tuy nhiên, 
ngoài sự nhẹ nhàng cũng còn có sự chuyển động khi dở chân 
lên. Chuyển động là một đặc tính của yếu tố gió. Tuy nhiên, 
sự nhẹ nhàng của yếu tố lửa thì bao trùm hơn. Cho nên ta có 
thể nói rằng trong giai đoạn dở chân lên, yếu tố lửa là chánh 
và yếu tố gió là phụ. Hai yếu tố nầy được thiền sinh cảm nhận 
khi họ chú tâm theo dõi động tác dở chân lên. 


Giai đoạn kế tiếp là đưa chân ra trước. Khi di chuyển bàn 
chân ra trước, yếu tố bao trùm là yếu tố gió, bởi vì chuyển 
động là một trong các đặc tính chủ yếu của yếu tố gió. Vì vậy, 
khi thiền sinh chú tâm vào sự chuyển động đưa chân ra trước 
trong khi đi kinh hành, họ hầu như sẽ cảm nhận được bản chất 
của yếu tố gió. 


Giai đoạn tiếp theo là sự chuyển động đặt chân xuống. Khi 
thiển sinh đặt chân xuống, có một sự nặng nề nơi bàn chân. 
Tính nặng nề là một đặc tính của yếu tố nước, như thể đang 
nhỏ giọt và sền sệt. Khi một chất lỏng có tính nặng nề, nó trở 
nên sền sệt, dính nhờn. Như thế, khi thiển sinh cảm nhận tính 
nặng nề của bàn chân, họ hầu như cảm nhận được thể tính của 
yếu tố nước. 


Khi ấn bàn chân xuống đất, thiền sinh cảm nhận được tính 
chất cứng hoặc mềm của bàn chân trên mặt đất. Điều nầy đưa 
đến thể tính của yếu tố đất. Bằng cách chú tâm vào sự đè ấn 
của bàn chân xuống đất, thiển sinh hầu như cảm nhận được 
thể tính của yếu tố đất. 


Như vậy, chỉ trong một bước đi, thiền sinh nhận thức được 
nhiều tiến trình. Họ cảm nhận được bốn yếu tố đất, nước, lửa, 
gió và thể tính của chúng. Chỉ có những thiển sinh nào chịu 
khó thực tập như thế mới có hy vọng nhận thấy được các điều 
nây. 


3. Tuệ danh-sắc 


Khi thiền sinh tiếp tục hành trì pháp thiền kinh hành, họ sẽ 
nhận thức được rằng cùng với mỗi cử động, sẽ có một tâm ghi 
nhận, một sự tỉnh giác về cử động đó. Có một chuyển động 
đở bước chân lên và cũng có một cái tâm để nhận thức sự dở 
bước đó. Trong thời khắc kế tiếp, có một chuyển động đưa 
chân ra trước và cũng có một cái tâm nhận thức sự chuyển 
động. Hơn nữa, thiền sinh sẽ thấy rằng cả sự chuyển động và 
sự nhận thức cùng sinh khởi và hủy diệt trong thời khắc đó. 
Qua giai đoạn kế tiếp, có một chuyển động đưa chân xuống 
và cũng có một tâm nhận thức sự chuyển động; và cả hai cùng 
sinh khởi và hoại diệt ngay khi đặt chân xuống đất. Một tiến 


trình tương tự xảy ra khi ấn chân xuống đất: có sự đè ấn và sự 
nhận thức về đè ấn. Bằng cách nầy, thiển sinh hiểu rằng song 
song với sự chuyển động của chân là có các thời khắc của sự 
nhận thức. 


Sự nhận thức trong các lúc như thế gọi là Danh (nãma) hay 
Tâm, và sự chuyển động của chân gọi là Sắc (rzpa) hay Vật 
chất. Như thế, thiền sinh sẽ cảm nhận được tâm và vật chất 
khởi sinh và hoại diệt trong mỗi thời khắc. Thời khắc nầy có 
sự dở bước chân và sự nhận thức về đở chân lên, và thời khắc 
kế là có sự chuyển động đưa chân ra trước và sự nhận thức về 
chuyển động đó, và cứ tiếp tục như thế. Điều nầy được cảm 
nhận như là một cặp, danh và sắc, khởi sinh và hoại điệt trong 
từng thời khắc. Như thế, nếu thiền sinh theo dõi chặt chẽ, họ 
sẽ tiến đến sự cảm nhận về sự hiện diện của cặp danh-sắc, tâm 
và vật chất, trong mỗi lúc quán sát. 

Một điều khác nữa mà thiển sinh sẽ khám phá ra là vai trò 
của ý định, chỉ phối từng động tác. Họ sẽ trực nhận được rằng 
họ đở chân lên là vì họ muốn như thế, họ đưa chân ra trước là 
vì họ muốn như thế, họ đặt chân xuống là vì họ muốn như 
thế, họ ấn bàn chân xuống đất là vì họ muốn như thế. Có nghĩa 
là họ sẽ trực nhận rằng có một ý định xảy ra trước mỗi động 
tác. Sau khi có ý định dở chân, là dở chân xảy ra. Từ đó họ 
thông hiểu được tính "duyên sinh" của mọi sự kiện - các động 
tác nầy không thể tự xảy ra nếu không có những điều kiện. 
Các động tác nây không tạo ra bởi thần linh hay một quyền 
lực nào, và các động tác nầy không bao giờ xảy ra nếu không 
có nguyên nhân. Có một nguyên nhân hay một điều kiện cho 
mỗi động tác, và điều kiện đó chính là ý định tiên khởi xảy ra 
trước mỗi động tác. Đây là điều mà thiển sinh sẽ khám phá 
được khi họ chuyên chú quán sát. 


Z 


Khi thiền sinh thông hiểu được tính duyên sinh của mọi 
động tác, và các động tác nầy không do thần linh hay quyền 
lực nào tạo ra, họ sẽ thông hiểu được rằng các động tác đó là 
do ý định. Họ thông hiểu được rằng ý định là điều kiện để 
động tác được xảy ra. 

Từ đó, sự liên hệ giữa cái tạo điều kiện và cái bị điều kiện, 
giữa nguyên nhân và hậu quả, được hiểu rõ. Trên cơ sở của sự 
hiểu biết nầy, thiển sinh sẽ gỡ bỏ các nghỉ ngờ về Danh và Sắc 
qua sự nhận thức rằng danh và sắc không thể khởi sinh nếu 
không có điều kiện. Với sự thông hiểu rõ ràng về tính duyên 
sinh của vạn vật, và với sự vượt thoát các nghi ngờ về danh và 
sắc, người thiển sinh được xem như là đã đạt đến giai đoạn 
của một vị "cận Tu-đà-hoàn" (hay tiểu Tu-đà-hoàn, culasotZ- 
panmn). 


Tu-đà-hoàn là người "nhập dòng" (dự lưu), người đã đạt 
được quả vị đầu tiên của sự giác ngộ. Vị "cận Tu-đà-hoàn" 
không phải là một người "dự lưu" thực thụ, nhưng được xem 
như là sẽ được tái sinh trong các cõi tương đối an nhàn sung 
sướng, như là cõi người và cõi tiên. Người "cận Tu-đà-hoàn" 
không thể tái sinh trong bốn cõi đau đớn như là địa ngục, thú, 
cõi a-tu-la, nga qui. 


Mức độ "cận Tu-đà-hoàn" nây có thể đạt được bằng cách 
hành trì pháp thiền kinh hành, luôn luôn chú tâm vào các 
động tác của bước đi. Đây là lợi ích lớn nhất của pháp thiền 
kinh hành. Tầng giác ngộ nây cũng không phải dễ đạt được, 
nhưng một khi thiền sinh đã đạt đến đó, họ biết chắc rằng họ 
sẽ được tái sinh trong một cõi sung sướng, trừ phi họ lại tạo 
nghiệp ác mà sa đọa. 


4. Tam pháp ấn 


Khi thiển sinh thông hiểu danh và sắc được sinh khởi và 
hủy diệt trong mỗi thời khắc, họ sẽ thông hiểu được sự vô 
thường của các tiến trình bước đi, và họ cũng thông hiểu được 
sự vô thường của nhận thức về bước đi đó. Sự hiện hữu của 
hoại diệt tiếp theo sinh khởi là dấu hiệu hoặc đặc tính của một 
sự vật gì đó mà ta biết rằng nó không thường tồn. Nếu ta 
muốn xác định một vật gì đó là thường tồn hay vô thường, ta 
phải cố gắng xem xét ~ qua năng lực của thiền định - rằng vật 
đó có phải là đối tượng của một tiến trình sinh khởi rồi hoại 
diệt hay không. Nếu khả năng thiền định của ta có đủ năng 
lực giúp ta thấy được sự sinh diệt của hiện tượng, thì lúc đó ta 
mới có thể quyết định hiện tượng được quán sát đó là vô 
thường. Bằng cách đó, thiển sinh quán sát được sự hiện hữu 
của chuyển động dở chân và sự nhận thức của chuyển động 
đó, rồi chúng lại biến mất đi, nhường chỗ cho chuyển động 
đưa chân ra trước và nhận thức về chuyển động đưa chân ra 
trước. Các động tác nầy sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, và thiển 
sinh tự mình thông hiểu được tiến trình nầy - họ không cần 
phải chấp nhận hay tin tưởng điều nầy qua một quyền lực 
ngoại vi nào, mà cũng không cần phải dựa vào báo cáo của 
một người nào khác. 


Khi thiển sinh thông hiểu danh và sắc khởi sinh rồi hoại 
diệt, họ thông hiểu danh và sắc là vô thường. Khi họ thấy 
chúng là vô thường thì tiếp theo là họ sẽ thấy chúng là những 
gì bất toại ý bởi vì chúng luôn luôn bị trạng thái sinh diệt áp 
bức và đè nén. Sau khi thông hiểu tính vô thường và bất toại 
ý của vạn vật, thiển sinh thấy rằng họ không thể làm chủ được 
chúng; có nghĩa là họ trực nhận rằng không có một bản ngã 
hay linh hồn nào bên trong để ra lệnh cho chúng được thường 


tồn. Sự vật chỉ sinh khởi rồi hoại diệt theo luật thiên nhiên. 
Nhờ thấu hiểu như thế, thiền sinh thấu hiểu được đặc tính thứ 
ba của các hiện tượng hữu vi - tùy thuộc điều kiện, đặc tính 
của vô ngã, một đặc tính của mọi vật vốn không có bản ngã. 
Một ý nghĩa khác của vô ngã là không có chủ nhân - nghĩa là 
không có một thực thể nào, một linh hồn nào, một quyển lực 
nào có thể làm chủ được bản thể của vạn vật. Như thế, đến lúc 
đó, thiển sinh đã thông hiểu được ba đặc tính của mọi hiện 
tượng hữu vi - tam pháp ấn: vô thường (øicca), khổ (đukkha), 
và vô ngã (amffä). 


Thiền sinh có thể thông hiểu được ba đặc tính nầy qua cách 
theo dõi bám sát các động tác bước đi và các nhận thức của 
động tác. Khi chuyên tâm chú niệm vào các chuyển động nây, 
họ sẽ thấy vạn vật khởi sinh và hoại diệt, và từ đó, họ sẽ tự 
mình nhận thức được tính vô thường, khổ, và vô ngã của tất 
cả mọi hiện tượng hữu vi. 


5. Tâm xả ly 


Bây giờ chúng ta hãy khảo sát chỉ tiết về các động tác của 
đi kinh hành. Giả sử ta quay phim, thu hình các bước chân dở 
lên. Giả sử thêm rằng khi dở chân lên thì mất một giây đồng 
hồ, và giả sử rằng máy quay phim có thể chụp được 36 ảnh 
trong mỗi giây. Sau khi quay phim, ta nhìn lại từng tấm ảnh 
trong cuộn phim. Ta sẽ thấy rằng mặc dù dở bước chân lên có 
vẻ chỉ là một động tác, nhưng thực ra là 3ó sự chuyển động. 
Mỗi tấm ảnh cho ta thấy các cử động khác nhau, mặc dù sự 
khác biệt nầy rất nhỏ mà ta thường không để ý đến. Nếu máy 
quay phim đó có thể chụp được một ngàn tấm ảnh trong một 
giây thì sao? Lúc đó, ta lại sẽ thấy có một ngàn động tác trong 
một chuyển động dở bước chân, cho dù các động tác nầy hầu 
như khó mà phân biệt được. Nếu máy quay phim có thể chụp 


10 


một triệu tấm ảnh trong một giây - điều nây chưa xảy ra, 
nhưng một ngày nào đó sẽ có như thế - thì lúc đó, ta sẽ thấy 
có một triệu động tác trong một hiện tượng mà ta cho rằng chỉ 
có một chuyển động duy nhất. 


Nỗ lực trong pháp thiển kinh hành là để thấy các chuyển 
động của ta như là máy quay phim, từng tấm ảnh một. Ta 
cũng muốn quán sát sự nhận thức và ý định trước mỗi chuyển 
động. Như thế, ta mới khâm phục quyền lực trí tuệ minh sát 
của Đức Phật, qua đó Ngài đã thấy được tất cả mọi chuyển 
động. Khi chúng ta dùng chữ "thấy" hay "quán sát" trong tình 
huống của chúng ta thì chỉ có nghĩa là ta có thể thấy một phần 
qua lối trực tiếp và một phần qua lối suy diễn; ta không thể 
nào thấy trực tiếp cả triệu chuyển động như Đức Phật đã thấy. 


Trước khi thiền sinh thực tập pháp đi kinh hành, họ tưởng 
rằng một bước đi chỉ là một động tác. Sau khi thiển quán về 
động tác đó, họ thấy có ít nhất là bốn động tác. Nếu họ quán 
sát sâu xa hơn, họ sẽ hiểu rằng mỗi một động tác nầy lại bao 
gồm cả triệu động tác nhỏ khác. Như thế họ thấy Danh và Sắc, 
tâm và vật chất, khởi sinh rồi hoại điệt, như là vô thường. Bằng 
cảm nhận thông thường, chúng ta không thể thấy tính vô 
thường của vạn vật vì tính vô thường đó bị che phủ bởi một 
ảo tưởng của sự liên tục. Ta tưởng rằng ta chỉ thấy có một động 
tác liên tục, nhưng nếu ta nhìn kỷ hơn, ta sẽ thấy rằng cái ảo 
tưởng về liên tục đó có thể bị phá vỡ. Ảo tưởng đó bị phá vỡ 
bằng cách quán sát trực tiếp các hiện tượng vật lý, từng phần, 
từng chút, khi chúng khởi sinh và hoại diệt. Giá trị của thiền 
quán là ở khả năng của ta để gỡ bỏ màn liên tục và khám phá 
thực chất của vô thường. Thiền sinh có thể khám phá trực tiếp 
bản chất của vô thường nầy qua nỗ lực của chính họ. 


11 


Sau khi trực nhận rằng mọi vật được cấu tạo bởi các phần 
nhỏ, rằng chúng xảy ra rời rạc, và sau khi quán sát từng mảnh 
vụn một, thiền sinh sẽ trực nhận được rằng không có gì trên 
đời để họ tham thủ, để họ thèm muốn. Nếu ta thấy vật gì mà 
ta đã tưởng là đẹp nhưng lại có nhiều lỗ trống, đang bị băng 
hoại và hủy diệt thì ta không còn chú ý đến nó nữa. Thí dụ 
như khi ta xem một bức tranh sơn dầu thật đẹp. Ta nghĩ rằng 
nước sơn và tấm vải đường như là một thực thể rắn chắc, đồng 
nhất. Nhưng nếu ta đưa bức tranh qua một kính hiển vi cực 
mạnh, ta sẽ thấy bức tranh có nhiều lỗ hỗng và khoảng trống. 
Sau khi thấy bức tranh được cấu tạo bởi các khoảng trống, ta 
không còn chú ý đến nó và không còn tham luyến nó nữa. Các 
nhà vật lý học hiện đại biết rất rõ ý tưởng nầy. Họ đã quan sát, 
với các dụng cụ cực mạnh, để thấy rằng vật chất chỉ là sự giao 
động của các hạt tử và năng lượng thay đổi luôn - không có 
một bản thể nào trong đó cả. Bằng cách trực nhận sự vô 
thường bất tận đó, thiển sinh thông hiểu rằng không có gì 
đáng để thèm muốn, không có gì đáng để chấp thủ trong thế 
giới hiện tượng nây. 


6. Kết luận 


Giờ đây chúng ta đã hiểu được các lý do của pháp thiền 
kinh hành. Ta hành trì thiền quán vì ta muốn gỡ bỏ mọi chấp 
thủ và luyến ái vào sự vật. Qua sự thông hiểu ba đặc tính của 
hiện hữu - vô thường, khổ, và vô ngã của vạn vật - ta gỡ bỏ 
được sự luyến ái. Ta bỏ luyến ái vì ta không muốn phiền não. 
Khi nào còn chấp thủ và luyến ái, thì luôn luôn còn sự hoạn 
khổ. Nếu ta không muốn hoạn khổ thì ta phải loại trừ chấp 
thủ và luyến ái. Ta phải thông hiểu rằng mọi vật đều chỉ là 
danh và sắc khởi sinh rồi hoại điệt, và chúng đều không có tự 
thể. Khi ta thực chứng được điều nầy, ta sẽ có thể từ bỏ được 


12 


lòng chấp thủ vào mọi vật. Nếu ta không thực chứng được 
như thế - cho dù chúng ta đọc nhiều sách, đi nghe nhiều buổi 
thuyết giảng hoặc bàn luận về sự từ bỏ tham thủ - ta sẽ không 
thể nào thoát khỏi được lòng chấp thủ. Điều cần thiết là chính 
ta phải có một kinh nghiệm trực tiếp để thật sự thấy rằng vạn 
vật hữu vi đều mang dấu hiệu của vô thường, khổ và vô ngã. 


Vì thế, ta phải chú tâm quán niệm khi ta đi, cũng như khi 
ta ngồi hoặc khi nằm xuống. Tôi không có chủ tâm cho rằng 
chỉ có thiền kinh hành là đưa đến thực chứng tối hậu và khả 
năng hoàn toàn từ bỏ lòng tham thủ. Tuy nhiên, pháp đi kinh 
hành là một pháp thiền có giá trị như là pháp tọa thiển và các 
pháp thiền minh sát (øipassana) khác. Đi kinh hành khuyến 
khích phát triển tâm ý. Pháp nây có nhiều sức mạnh như là 
pháp quán niệm hơi thở hoặc pháp quán niệm sự phồng xẹp 
của bụng. Đây là một dụng cụ hữu hiệu để giúp ta loại bỏ các 
tâm bất thiện. Đi kinh hành giúp ta được minh triết để thấy 
thực chất của vạn vật, và ta phải nỗ lực hành trì pháp nầy cũng 
như ta hành trì pháp tọa thiền và các pháp thiền khác. 


Qua sự hành trì pháp thiền minh sát trong mọi tư thế, kể cả 
trong lúc bước đi, tôi cầu mong bạn và tất cả các thiển sinh đạt 
được sự thanh tịnh viên mãn ngay trong kiếp sống nây. 

Bình Anson lược dịch, 
Perth, Tây Úc, 
tháng 3-1997 


(hiệu đính, tháng 12-2016) 


13 


The Benefits of Walking Meditation 
Sayadau› LI Silananda 


Ai our meditation retreats, yogis practice mindfulness in 


four đifferent postures. They practice mindfulness when 
walking, when standing, when sitting, and when lying down. 
They must sustain mindfulness at all times in whatever 
position they are in. The primary posture for mindfulness 
meditation is sitting with legs crossed, but because the human 
body cannot tolerate this position for many hours without 
changing, we alternate periods of sitting meditation with 
periods of walking meditation. Since walking meditation is 
very important, Ï would like to discuss its nature, its 
sipnificance, and the benefits derived from its practice. 


The practice of mindfulness meditation can be compared to 
boiling water. lf one wants to boil water, one puts the water 
in a kettle, puts the kettle on a stove, and then turns the heat 
on. But if the heat is turned off, even for an instant, the water 
will not boïl, even thouph the heat is turned on again later. lf 
one continues to turn the heat on and off again, the water will 
never boil. In the same way, I1f there are øaps between the 
moments of mindfulness, one cannot gain momentum, and so 
one cannot attain concentration. That is why yogis at Our 
retreats are instructed to practice mindfulness all the time that 
they are awake, from the moment they wake up ¡in the 
morning until they fall asleep at night. Consequently, walking 
meditation is integral to the continuous development of 
mindfulness. 


14 


Dnfortunately, I have heard people criticize walking 
meditation, claiming that they cannot derive any benefits or 
good results from it. But it was the Buddha himself who first 
taught walking meditation. In the Great Discourse on the 
Foundations of Mindfulness, the Buddha taught walking 
meditation two times. In the section called "Postures," he said 
that a monk knows "lam walking” when he is walking, knows 
"I am standing" when he is standing, knows "I am sitting" 
when he is sitting, and knows "I am lying down" when he is 
lying down. In another section called "Clear Comprehension," 
the Buddha said, "A monk applies clear comprehension in 
going forward and ¡in going back." Clear comprehension 
means the correct understanding of what one observes. To 
correctly understand what is observed, a yogi must gain 
concentration, and in order to gain concentration, he must 
apply mindfulness. Therefore, when the Buddha said, 
"Monks, apply clear comprehension," we must understood 
that not only clear comprehension must be applied, but also 
mindfulness and concentraton. Thus the Buddha was 
instructing meditators to apply mindfulness, concentration, 
and clear comprehension while walking, while "going 
forward and back." Walking meditation is thus an important 
part of this process. 


Although ït is not recorded in this sutta that the Buddha 
gave detailed and specific instrucions for walking 
meditation, we believe that he must have given such 
instructions at some time. Those instructions must have been 
learned by the Buddha's disciples and passed on through 
Successive øenerations. In addition, teachers of ancient times 
must have formulated instructions based on their own 


15 


practice. At the present time, we have a very detailed set of 
Iinstructions on how to practice walking meditation. 


Let us now talk specifically about the practice of walking 
meditation. If you are a complete beginner, the teacher may 
instruct you to be mindful of only one thing during walking 
meditation: to be mindful of the act of stepping while you 
make a note silently ¡in the mind, "stepping, stepping, 
stepping," or 'left, right, left, right." You may walk at a slower 
speed than normal during this practice. 


After a few hours, or after a day or two of meditation, you 
may be instructed to be mindful of two occurrences: (i) 
stepping, and (ï) putting down the foot, while making the 
mental note "stepping, putting down." You will try to be 
mindful of two stages in the step: "stepping, putting down; 
steppmg, putting down." Later, you may be mstructed to be 
mindful of three stages: (¡) lifting the foot; (1) moving or 
pushing the foot forward; and (ii) putting the foot down. Still 
later, you would be instructed to be mindful of four stages in 
each step: () lifting the foot; (1) moving it forward; (ii) 
putting it down; and (1v) touching or pressing the foot on the 
ground. You would be instructed to be completely mindful 
and to make a mental note of these four stages of the foot's 
movement: 'lifting, moving forward, putting down, pressing 
the ground." 


At first yogis may fínd it difficult to slow down, but as they 
are instructed to pay close attention to all of the movements 
involved, and as they actually pay closer and closer attention, 
they will automatically slow down. They do not have to slow 
down đeliberately, but as they pay closer attention, slowing 
down comes to them automatically. When driving on the 


16 


freeway, one may be driving at sixty or seventy or even eighty 
miles per hour. Driving at that speed, one will not be able to 
read some of the signs on the road. If one wants to read those 
siøns, it is necessary to slow down. Nobody has to say, "Slow 
down!" but the driver will automatically slow down in order 
to see the signs. In the same way, if yogis want to pay closer 
attenion to the movements of lifing, moving forward, 
puting down, and pressing the ground, they will 
automatically slow down. Only when they slow down can 
they be truly mindful and fully aware of these movemernIs. 


Although yogis pay close attention and slow down, they 
may not see all of the movements and stages clearly. The 
stages may not yet be well-defined in the mind, and they may 
seem to constitute only one continuous movement. Às 
concentration ørows stronger, yogis will observe more and 
more clearly these different stages in one step; the four stages 
at least will be easier to distinguish. Yogis will know distinctly 
that the lifing movement is not mixed with the moving 
forward movement, and they will know that the moving 
forward movement is not mixed with either the lifting 
movement or the puting down movement. They will 
understand all movements clearly and distinctly. Whatever 
they are mindful and aware of will be very clear in their 
minds. 


As yogis carry on the practice, they will observe much 
more. When they lift their foot, they will experience the 
lightness of the foot. When they push the foot forward, they 
will notice the movement from one place to another. When 
they put the foot down, they will feel the heaviness of the foot, 
because the foot becomes heavier and heavier as it descends. 


17 


When they put the foot on the ground, they will feel the touch 
of the heel of the foot on the ground. Therefore, along with 
observing lifting, moving forward, putting down, and 
pressing the ground, yogis will also perceive the lightness of 
the rising foot, the motion of the foot, the heaviness of the 
descending foot, and then the touching of the foot, which is 
the hardness or softness of the foot on the ground. When yogis 
perceive these processes, they are perceiving the four essential 
elements (in Pãli, đhaf„). The four essential elements are: the 
element of earth, the element of water, the element of fire, and 
the element of air. By paying close attention to these four 
stages of walking meditation, the four elements in their true 
essence are perceived, not merely as concepts, but as actual 
processes, as ultimate realities. 


Let us go into a little more detail about the characteristics 
of the elements in walking meditation. In the first movement, 
that is, the lifting of the foot, yogis perceive lightness, and 
when they perceive lightness, they virtually perceive the fire 
element. One aspect of the fire element is that of making 
things lighter, and as things become lighter, they rise. In the 
perception of the lightness in the upward movemernt of the 
foot, yogis perceive the essence of the fire element. But in the 
lifing of the foot there ¡is also, besides lightness, movement. 
Movemert is one aspect of the air element. But lightness, the 
fire element, is dominant, so we can say that in the stage of 
lifing the fire element is primary, and the air element is 
secondary. These two elements are perceived by yogis when 
they pay close attention to the lifting of the foot. 


The next stage is moving the foot forward. In moving the 
foot forward, the dominant element is the air element, 


186 


because motion is one of the primary characteristics of the air 
element. So, when they pay close attention to the moving 
forward of the foot in walking meditation, yogis are virtually 
perceiving the essence of the air element. 


The next stage is the movement of putting the foot down. 
When yogis put their foot down, there is a kind of heaviness 
in the foot. Heaviness is a characteristic of the water element, 
as is trickling and oozing. When liquid is heavy, it oozes. So 
when yogis perceive the heaviness of the foot, they virtually 
perceive the water element. 


In pressing the foot on the ground, yogis will perceive the 
hardness or softness of the foot on the ground. This pertains 
to the nature of the earth element. By paying close attention 
to the pressing of the foot against the ground, yogis virtually 
perceive the nature of the earth element. 


Thus we see that in just one step, yogis can perceive many 
processes. They can perceive the four elements and the nature 
of the four elements. Only those who practice can ever hope 
to see these things. 


As yogis continue to practice walking meditation, they will 
come to realize that, with every movement, there is also the 
noting mind, the awareness of the movement. There ¡is the 
liing movement and also the mind that is aware of that 
lifing. In the next moment, there is the moving forward 
movemernt and also the mind that is aware of the movement. 
Moreover, yogis will realize that both the movement and the 
awareness arise and disappear in that moment. In the next 
moment, there is the putting down movemernt and so also the 
awareness of the movement, and both arise and disappear in 


19 


that moment of putting the foot down on the ground. The 
same process occurs with the pressing of the foot: there is the 
pressing and the awareness of pressing. In this way, yogis 
undđerstand that along with the movement of the foot, there 
are also the moments of awareness. The moments of 
awareness are called, in Päli, 0Zma, mind, and the movement 
of the foot is called zzpa, matter. So yogis will perceive mind 
and matter rising and disappearing at every moment. At one 
moment there is the lifting of the foot and the awareness Of 
the lifting, and at the next moment there is the movement 
forward and the awareness of that movement, and so on. 
These can be understood as a pair, mind and matter, which 
arise and disappear at every moment. Thus yogis advance to 
the perception of the pairwise occurrence of mind and matter 
at every moment of observation, that is, if they pay close 
attention. 


Another thing that yogis will discover ¡is the role of 
intention in effecting each movemernt. They will realize that 
they lift their foot because they want to, move the foot 
forward because they want to, put it down because they want 
to, press the foot against the ground because they want to. 
That is, they realize that an intention precedes every 
movement. After the intention to liít, lifting occurs. They 
come to understand the conditonality of all of these 
OCCurrences — these moverments never OCCur by themselves, 
without conditions. These movements are not created by any 
đeity or any authority, and these movements never happen 
without a cause. There is a cause or condition for every 
movement, and that condition is the intention preceding each 


20 


movement. This is another discovery yogis make when they 
pay close attention. 


When yogis understand the conditonalty of all 
movements, and that these movements are not created by any 
authority or any god, then they will understand that they are 
created by intention. They will understand that intention is 
the conditon for the movement to occur. Thus the 
relationship of conditioning and conditioned, of cause and 
effect, is understood. On the basis of this understanding, 
yogis can remove doubt about nama and rupa by 
understanding that ø##ma and r#pa do not arise without 
conditions. 


With the clear understanding of the conditionality of 
things, and with the transcendence of doubt about 0a and 
ra, a yOgl 1s said to reach the stage of a "lesser sofa0awa." A 
sofãpana is a "stream-enterer," a person who has reached the 
first stage of enlightenment. A "lesser sofZpara" is not a true 
stream-enterer but is said to be assured of rebirth in a happy 
realm of existence, such as in the realms of human beings and 
devas. That is, a lesser sof4Øatna cannot be reborn in one of 
the four woeful states, in one of the hells or animal realmas. 
This state of lesser sofãparrna can be reached just by practicing 
walking meditation, just by paying close attention to the 
movements involved in a step. This is the great benefit of 
practicing walking meditation. This stage is not easy to reach, 
but once yogis reach it, they can be assured that they will be 
reborn in a happy state, unless, of course, they fall from that 
staøe. 


When yogis comprehend mind and matter arising and 
disappearing at every moment, then they will come to 


21 


comprehend the impermanence of the processes of lifting the 
foot, and they will also comprehend the impermanence of the 
awareness of that lifting. The occurrence of disappearing after 
arising is a mark or characteristic by which we understand 
that something ¡is impermanent. lf we want to determine 
whether something is impermanent or permanent, we must 
try to see, through the power of meditation, whether or not 
that thing is subject to the process of coming into being and 
then disappearing. lf our meditation is powerful enouph to 
enable us to see the arising and disappearing of phenomena, 
then we can decide that the phenomena observed are 
impermanent. In this way, yogis observe that there is the 
lifing movement and awareness of that movement, and then 
that sequence disappears, giving way to the pushing forward 
movement and the awareness of pushing forward. These 
movements simply arise and disappear, arise and disappear, 
and this process yogis can comprehend by themselves — they 
đo not have to accept this on trust from any external authority, 
nor do they have to believe in the report of another person. 


When yogis comprehend that mind and matter arise and 
disappear, they understand that mind and matter are 
impermanent. When they see that they are impermanernt, they 
next understand that they are unsatisfactory because they are 
always oppressed by constant arising and disappearing. After 
comprehending impermanence and the unsatisfactory nature 
of things, they observe that there can be no mastery over these 
things; that is, yogis realize that there is no self or soul within 
that can order them to be permanent. Things just arise and 
disappear according to natural law. By comprehending this, 
yogis comprehend the third characteristic of conditioned 


V22 


phenomena, the characteristic of a0affZ, the characteristic that 
things have no self. One of the meanings of ø1affZ is no 
mastery — meaning that nothing, no entity, no soul, no 
power, has mastery over the nature of things. Thus, by this 
time, yogis have comprehended the three characteristics of all 
conditioned phenomena: impermanence, suffering, and the 
non-self nature of things — in PälI, aricca, dukkha, and anafiä. 


Yogis can comprehend these three characteristics by 
observing closely the mere lifing of the foot and the 
awareness of the lifting of the foot. By paying close attention 
to the movements, they see things arising and disappearing, 
and consequently they see for themselves the impermanent, 
unsatisfactory, and non-self nature of all conditioned 
phenomena. 


Now let us examine in more detail the movements of 
walking meditation. Suppose one were to take a moving 
picture of the lifting of the foot. Suppose further that the 
lifing of the foot takes one second, and let us say that the 
camera can take thirty-six frames per second. After taking the 
picture, if we were to look at the separate frames, we would 
realize that within what we thought was one lifting 
movement, there are actually thirty-six movements. The 
image in each frame is slightly different from the images in 
the other frames, though the difference will usually be so 
slipht that we can barely notice it. But what if the camera 
could take one thousand frames per second? Then there 
would be one thousand movements in just one lifting 
movement, although the movements would be almost 
impossible to differentiate. lf the camera could take one 
million frames per second — which may be impossible now, 


23 


but someday may happen — then there would be one million 
movements in what we thought to be only one movemert. 


Our effort in walking meditation is to see our movements 
as closely as the camera sees them, frame by frame. We also 
warnt to observe the awareness and intention preceding each 
movement. We can also appreciate the power of the Buddha 's 
wisdom and insight, by which he actually saw all of the 
movements. When we use the word "see” or "observe” to refer 
to our own situation, we mean that we see directly and also 
by inference; we may not be able to see directly all of the 
millions of movements as did the Buddha. 


Before yogis begin practicing walking meditation, they 
may have thought that a step is just one movement. After 
meditation on that movement, they observe that there are at 
least four movements, and ¡if they go deeper, they will 
understand that even one of these four movements consists Of 
millions of tiny movements. They see nama and rupa, mind 
and matter, arising and disappearing, as Iimpermanent. By 
our ordinary perception, we are not able to see the 
1mpermanence of things because impermanence is hidden by 
the illusion of continuity. We think that we see only one 
continuous movement, but if we look closely we will see that 
the illusion of continuity can be broken. It can be broken by 
the direct observation of physical phenomena bít by bít, 
seøment by segment, as they originate and disintegrate. The 
value of meditation lies in our ability to remove the cloak of 
contnuity ¡in order to discover the real nature Of 
iImpermanence. Yogis can discover the nature of 
impermanence directly through their own effort. 


24 


After realizing that things are composed of segments, that 
they occur in bits, and after observing these seements one by 
one, yogis will realize that there is really nothing in this world 
to be attached to, nothing to crave for. lf we see that 
something which we once thought beautiful has holes, that it 
1s decaying and disintegrating, we will lose interest in it. For 
example, we may see a beautiful painting on a canvas. We 
think of the paint and canvas conceptually as a whole, solid 
thing. But if we were to put the painting under a powerful 
microscope, we would see that the picture is not solid — it has 
many holes and spaces. After seeing the picture as composed 
largely of spaces, we would lose interest in it and we would 
cease being attached to it. Modern physicists know this idea 
well. They have observed, with powerful instruments, that 
matter is just a vibration of particles and energy constantly 
changing — there ¡is nothing substantial to it at all. By the 
realization of this endless impermanence, yogis understand 
that there is really nothing to crave for, nothing to hold on to 
in the entire world of phenomena. 


Now we can understand the reasons for practcing 
meditation. We practice meditation because we want to 
remove attachment and craving for objects. lt is by 
comprehending the three characteristics of existence — 
1mpermanence, suffering, and the non-self nature of things — 
that we remove craving. We want to remove craving because 
we do not want to suffer. As long as there ¡is craving and 
attachment, there will always be suffering. If we do not want 
to suffer, we must remove craving and attachment. We must 
comprehend that all things are just mind and matter arising 
and disappearing, that things are insubstantial. Once we 


25 


realize this, we will be able to remove attachment to things. 
As long as we do not realize this, however much we read 
books or attend talks or talk about removing attachment, we 
will not be able to get rid of attachment. Ït is necessary to have 
the direct experience that all conditioned things are marked 
by the three characteristics. 


Hence we must pay close attention when we are walking, 
just as we do when we are sitting or lying down. Ï am not 
trying to say that walking meditation alone can give us 
ulimate realization and the ability to remove attachment 
entirely, but it is nevertheless as valid a practice as sitting 
meditation or any other kind of øipassana (nsight) meditation. 
Walking meditation is conducive to spiritual developmert. lt 
1s as powerful as mindfulness of breathing or mindfulness of 
the rising and falling of the abdomen. lt is an efficient tool to 
help us remove mental defilements. Walking meditation can 
help us gain insight into the nature of things, and we should 
practice it as diligently as we practice sitting meditation or any 
other kind of meditation. By the practice of 0ipassana 
meditation in all postures, including the walking posture, 
may you and all yogis be able to attain total purification in this 
very lifel 


26 


